Cụm công trình nghiên cứu vê ô nhiễm môi trường không khí tại đô th...  https:⁄/ueb.edu.vn/Nghien-Cuu/UEB/cum-cong-trinh-nghien-cuu-ve-o... 


1of3 


À ^ 


Cụm công trình nghiên cứu về ô nhiễm môi trường 
không khí tại đô thị Việt Nam 


16:53 17/05/2022 


Ô nhiễm không khí được coi là “sát thú oô hình” cúa cư dân đô thị. Theo ước tính cúa 
Tổ chức Y tế Thé giới (WHO), “sát thủ” nàu gâu r=a/liên quan đến cái chết của khoảng 
6o nghìn người mỗi năm tại Việt Nam. Để góp phần giải quuét bài toán ô nhiễm môi 
trường không khí tại các đô thị ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu tại Trường Đạt học 
Kỉnh tế - ĐHQGHN cùng các cộng sự trong 0à ngoài nước đã tập trung tìm hiểu nhận 
thức uà nhu câu cải thiện ô nhiễm không khí tại Hà Nội - một trong những đô thị năng 


động nhất thế giới oà đang đổi diện uới tình trạng ô nhiễm không khí nặng nè. 


Công trình nghiên cứu mang tên “Brain DraIn out of the blue: Pollution-induced migration In 
Vietnam” được công bồ trên tạp chí International Journal oƒ Enuironmental Research and Public 
Health Vol.1o Ño.6 (2o22). Công trình này sử dụng phương pháp BME kết hợp giữa hệ thống lý 
thuyết Mindsponge góc và phần mềm Bayesvl do Giáo sư Vương Quân Hoàng và các cộng sự phát 


triển. 


Trong bối cảnh ô nhiễm không khí là vẫn đề lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cư dân ở 
các khu vực đô thị của các nước đang phát triển thì việc di cư đến một nơi khác được coi là một lựa 
chọn có thể làm “chảy máu chất xám” lực lượng lao động có kỹ năng và tài năng. Các tác giả đã sử 
dụng khung BME phân tích phản ứng của 475 cư dân thành thị tại Hà Nội để xem xét nguy cơ mất 
nguồn nhân lực tài năng do ô nhiễm không khí. Kết quả cho thấy những người có trình độ học vấn 
cao hơn thường có ý định di cư ở cả trong nước và quốc tế do ô nhiễm không khí. Đối tượng người trẻ 
tuổi và nam giới có xác suất di cư cao hơn những người khác. Dựa trên những phát hiện này, các tác 
giả gợi ý rằng các yếu tố gây căng thắng môi trường do ô nhiễm không khí gây ra có thê ảnh hưởng 
đến ý định di cư của người dân trên quy mô lớn thông qua cơ chế tâm lý cá nhân là phán đoán chỉ 
phí - lợi ích. Do nguy cơ ô nhiễm không khí đối với nguồn nhân lực, việc xây dựng một nền văn hóa 
thặng dư sinh thái là rất quan trọng đề tăng cường khả năng chống chịu về môi trường và kinh tế - 
xã hội. 

Tiếp theo là công trình nghiên cứu với tiêu đề “To pay or not to pay that is the question — for air 
pollution mitigation in a world's đynamic city: An experiment in Hanoi, Vietnam” được công bó 
trên tạp chí Econormic Analusts and Policu Vol. 74 (2o22). Công trình khoa học sử dụng Phương 
pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method —~ CVM) đề đánh giá khả năng sẵn lòng 


chỉ trả của người dân cho vấn đề ô nhiễm không khí. Cụ thẻ, bài báo xem xét nhận thức của người 


11/11/2023, 12:32 PM 


Cụm công trình nghiên cứu vê ô nhiễm môi trường không khí tại đô th...  https:/⁄/ueb.edu.vn/Nghien-Cuu/UEB/cum-cong-trinh-nghien-cuu-ve-o... 


dân và du khách nước ngoài (mẫu gồm 475 cư dân và 75 người nước ngoài) cũng như mức độ tin 
tưởng của họ đối với chính quyền địa phương trong việc thiết lập một cơ chế tài trợ chung đề giảm 
thiêu ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Những thông tin này là cơ sở đề thiết lập một chương trình hiệu 
quả nhằm cải thiện chất lượng không khí không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều thành phố trên thế 
giới. Các tác giả nhận thấy rằng sự tín nhiệm của người dân ở Hà Nội tương đối thấp. Hầu hết tất cả 
những người được hỏi ở thành phố (os%) đồng ý rằng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng và 
chất lượng không khí kém ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ cũng như làm tăng chỉ phí 
chăm sóc sức khỏe của họ. Hơn o3% số người được hỏi khăng định cần phải giảm thiểu ô nhiễm 
không khí trong thành phó, nhưng chia sẻ thu nhập cho các hoạt động giảm thiêu đó tương đối nhỏ 
(chi chiếm o,4-o,5% thu nhập hàng tháng của hộ gia đình). Nhiều người cũng từ chối đóng góp vì sự 
tin tưởng của họ đối với khu vực công trong việc sử dụng các khoản đóng góp đó là thấp. Các tác giả 
đề xuất chính quyền địa phương cần cải thiện tính minh bạch và vạch ra một kế hoạch rõ ràng với tất 
cả thông tin về dòng tiền vào và ra được cung cấp trên một trang web, cho phép công chúng xác 


minh, nếu họ mong đợi sự đóng góp cao từ khu vực tư nhân đề chia sẻ gánh nặng. 


Tóm lại, các kết quả nghiên cứu trên cho thấy người dân nhận thức khá rõ về mức độ ô nhiễm không 
khí tại địa bàn nơi sinh sống và ở Hà Nội. Ô nhiễm không khí có thể thúc đây sự đi cư “chảy máu 
chất xám”, đặc biệt đối với những người trẻ và những người có trình độ học vấn cao hơn, họ thường 
có ý định di cư cả trong nước và ngoài nước. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sự tham gia 
của người dân vào quỹ môi trường (đề giảm thiêu không khí) phụ thuộc nhiều vào lòng tin của cộng 
đồng với các cơ quan nhà nước. Hiện nay, lý do chính mà những người không ủng hộ tham gia là bởi 
vì họ cho rằng tham nhũng có thể xảy ra, tiền quỹ có thê không được quản lý tốt/sử dụng đúng mục 
đích. 


Những phát hiện của chuỗi công trình nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội đã 
gợi mở một số hàm ý chính sách môi trường quan trọng trong việc huy động sự tham gia của người 
dân, doanh nghiệp cùng chung tay vào công tác xử lý ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm 
không khí nói riêng tại các đô thị ở Việt Nam. Nếu không giải quyét tốt bài toán này, hệ lụy về sức 
khỏe, mắt mát nguồn lực lao động chất lượng cao do chảy máu chất xám do ô nhiễm không khí gây 
ra là không thể tránh khỏi. 


Thông tin chỉ tiết về chuỗi bài báo: 
Quy Van Khuc, Minh Hoang Nguyen, Tam Tri Le, Truc Le Nguyen, Thuy Nguyen, Hoang Khac Lich 


and Quan Hoang Vuong, “Brain Drain out of the Blue: Pollution-Induced Migration In Vietnam”, 
Int. J. Enuiron. Res. Public Health 1o (6) 2022, 3645; https://doI.org/10.3390/1Jerph1oo63645. 


Quy Van Khuc, Duy Nong, Tri Phu Vu, “To pay or not to pay that 1s the question - for air pollution 
mitigation In a world's dynamic city: An experiment In Hanol, Vietnam”, Econormc Analusis and 
Policu Vol. 74, June 2022, Pages 687-701; https://doI.org/10.1016/.eap.2022.03.023. 


2of3 11/11/2023, 12:32 PM 


Cụm công trình nghiên cứu vê ô nhiễm môi trường không khí tại đô th...  https:⁄/ueb.edu.vn/Nghien-Cuu/UEB/cum-cong-trinh-nghien-cuu-ve-o... 


Về các tác giả thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: 


r ° | PGS.TS Nguyễn Trúc Lê: Nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài 
chính Ngân hàng tại Đại học Gdansk (Ba Lan) năm 2000; nhận bằng Tiến sĩ 
Kinh tế tại Đại học Kingston London (Vương quốc Anh) năm 2oo6. Từ năm 
2002 đến năm 2006, ông nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Kingston London 
và tham gia vào các dự án của Chính phủ Anh hỗ trợ phát triển cho các doanh 
s5) nghiệp Anh, Hy Lạp và Ba Lan. Ông từng là nhà tư vẫn tài chính trong lĩnh vực 
“54 | tín dụng ngân hàng và từng làm việc tại Ngân hàng Trung ương Ba Lan, BIG 
Bank Gdank (nay là Deutsche Bank). 


PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê hiện là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học 
Kinh tế - ĐHQGHN, đồng thời đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch thường trực 
Hội Hữu nghị Việt Nam - Anh, chuyên g1a cô vân trong các lĩnh vực an ninh phi 
truyền thống và cải cách hành chính công. Đến nay, ông đã xuất bản 5 sách 
chuyên khảo và hơn n5 bài báo khoa học về kinh tế và kinh doanh trên các tạp 
chí uy tín trong nước và quốc té. 


TS. Hoàng Khắc Lịch: Nhận băng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học tại 
Trường Quôc tế - Đại học Phòng Thương mại Thái Lan. Hiện ông là Trưởng 
phòng Tô chức Nhân sự, Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học, Trường Đại học Kinh 
tế - ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Tăng trưởng kinh tế và các động lực 
của tăng trưởng, Chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ông đã có hơn 30 bài báo công bố trong nước và quốc tế I5 Scopus; đồng thời 


là đồng chủ biên, thành viên nhóm tác giả của 6 cuôn sách và là chủ nhiệm, 
thành viên nghiên cứu chủ chốt của 11 đề tài các cấp. 


¬ 
3 


kinh tế và chính sách tài nguyên rùng ` và môi trường, tại Đại học Colorado State 
University - Hoa Kỳ năm 2018. Hiện ông là giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Trước khi về công tác tại Trường Đại học 
Kinh tê, ông có thời gian làm việc với vị trí Postdoc tại Khoa Địa lý, Đại học 
University of Alabama (Hoa Kỳ) và là Trưởng Bộ môn Kinh té, Khoa Kinh tế và 
Kinh doanh, Trường đại học Phenikaa (Việt Nam). 


Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế môi trường, chuyền đổi rừng, văn hóa môi 
trường và quản trị tri thức. Đên nay ông đã công bô nhiêu bài báo khoa học trên 
các tạp chí trong nước và quôc tê thuộc danh mục ISI/Scopus. 


e ¡| TS. Khúc Văn Quý: Nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Lâm nghiệp chuyên sâu về 


3 of3 11/11/2023, 12:32 PM 


